TIỂU THUYẾT VÕ HIỆP KIM 
DUNG NHÌN QUA LANG 
KÍNH TRIẾT HỌC TRUYÊN 
THÔNG PHƯƠNG ĐÔNG 


Huỳnh Ngọc Chiến 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Muc luc 


TIÉU THUYÉT VÓ HIỆP KIM DUNG NHÌN QUA LANG kÍNH 
TRIÉT HỌC TRUYÊN THÔNG PHƯƠNG ĐÔNG 


Huỳnh Ngọc Chiến 


TIỂU THUYẾT VÕ HIỆP KIM DUNG NHÌN QUA LĂNG KÍNH 
TRIẾT HỌC TRUYỀN THỐNG PHƯƠNG ĐÔNG 


T ai phương Đông, triết học hoàn toàn không phải là 
những khái niệm xa lạ với cuộc sống, nó không tự đóng 
khung trong những tháp ngà để mọi người phải "kính nhi 
viễn chi"[1] mà trái lại nó hòa nhập vào tận từng hơi thở của 
cuộc sống thường ngày. 

Người phương Tây thường nói: Ăn trước rồi mới triết lí sau, 
người phương Đông cho rằng trong công việc ăn uống, sinh 
hoat đời thường tự nó đã mang tính triết lí rồi. Trong lịch sử 
phát triển văn hóa phương Đông, đã có nhiều giai đoạn 
người ta khó lòng chứng kiến được sự nở rộ đến kì diệu của 
các trào lưu Trà đạo, Hoa đạo, Kiếm đạo, hội họa thi ca ... 
nếu như chúng không được gợi hứng trực tiếp ít nhiều từ Lão 
giáo và Phật giáo Thiền tông. Thế nhưng hoa đạo, trà đạo 
hay hội họa ... dẫu cao diệu đến đâu chăng nữa cũng chỉ là 
sự biểu 

hiện của tâm dưới ánh sáng của các tâm hồn giác ngộ; chỉ 
trong Kiếm đạo, sinh mệnh mới thực sự treo lơ lưng trên 
đường tơ kẻ tóc. Vấn đề sinh tử không còn được nêu lên để 
trầm tư suy tưởng như một công án nữa, mà biên giới giữa 
tư và sinh giờ đây có khi chỉ cách nhau trong một sát na[2]. 
Từ đó triết học cũng hóa thân vào các kiếm pháp thượng 
thừa. 

Kim Dung là một trong những người đầu tiên bước ra khỏi 
con đường sáo mòn của tiểu thuyết kiếm hiệp cổ điển vốn 


mang nặng phong cách của loại tiểu thuyết chương hồi về 
hình thức lẫn mô-típ sáng tạo, trong đó các nhân vật chính 
diện lẫn phản diện thường na ná theo một khuôn khổ ước lệ 
như nhau. Kim Dung là người tiền phong trong việc soi sáng 
các tư tưởng triết học truyền thống phương Đông dưới một 
khía cạnh hoàn toàn mới lạ: võ thuật. Ngay từ các tác phẩm 
đầu tiên như Thư kiếm ân cừu lục cho đến Y thiên Đồ long 
kí, Hiệp khách hành, Tiếu ngạo giang hồ, Kim Dung đã 
không ngừng nổ lực triển khai tư tưởng này. Thế nhưng 
trong các tác phẩm đó, nhất là trong Thư kiếm ân cừu lục, 
ông đã quá chú trọng đến lí luận nên tư tưởng được triển 
khai hơi nặng nề. Ngòi bút nhà tư tưởng truyền thống đã lấn 
át phong cách hào hoa của nhà nghệ sĩ, người đọc có cảm 
tưởng đang nghe giảng đạo. Chỉ đến Tiếu ngạo giang hồ, thì 
tư tưởng đó mới thực sự được khai mở một cách phiêu bồng 
bằng đường kiếm vô chiêu của gã tưu đồ Lệnh Hồ Xung. Kim 
Dung đã triển khai những nếp gấp ẩn mật trong tư tưởng 
phương Đông qua phong cách riêng biệt của tiểu thuyết võ 
hiệp. 

Theo truyền thống phương Đông, phàm những gì có thành 
thì phải có hoại [3] bởi vì vạn vật đều được cấu tạo từ chổ 
bất toàn của nó [4] Do đó, mọi chiêu kiếm dù cao thâm đén 
đâu, hễ đã thành chiêu thức thì ắt phải có chổ sơ hở để địch 
nhân phản kích. "Nếu ta đánh không theo chiêu thức nào cả 
thì địch nhân phá vào đâu ? ". Câu hỏi đơn giản của Phong 
Thanh Dương như một tiếng hét của Lâm Tế, như cây gậy 
của Đức Sơn [5 ]khai ngộ ngay cho anh chàng lãng tư Lệnh 
Hồ Xung. Từ bước ngoặt đó, y đã đánh bại ngay Điền Bá 


Quang, người mà chỉ vài giờ trước đó đã đánh cho y thua 
liểng xiểng. 

Từ chổ được khai tâm điểm nhã n, đường kiếm vô chiêu 
tuyệt diệu của Độc Cô Cầu Bại [6] cứ theo gã tửu đồ Lệnh 
Hồ Xung phiêu bồng khắp giang hồ, mà không hề bại trận. 
Ngay dưới núi Võ Đương, khi vô tình so gươm với tay đệ nhất 
kiếm thuât đương thời là Xung Hư đạo trưởng -chưởng môn 
phái Võ Đương-, lúc bị khốn trong những vòng kiếm quang 
liên miên bất tận, Lệnh Hồ Xung vẫn nhớ đến nguyên lí có 
thành phải có họai, nên đã đánh ngay vào làn kiếm quang 
dày đặc và đã thủ thắng bằng một chiêu tối hậu. Một lần 
nữa tư tưởng Vô thắng Hữu lại được khẳng định qua đường 
kiếm thượng thừa. *ở đây ta thấy thấp thóang tư tưởng "Vô 
danh thiên địa chi thủy" [7] của Đạo đức kinh. 

Kiếm pháp vô chiêu của Độc Cô Cầu Bại vốn không có khuôn 
khổ nhất định, nó cứ linh động tùy cảm mà ứng nên nó có 
thể thâu hóa tất cả кіёт pháp trong thiên hạ vào một mối 
để biến thành kiếm pháp của chính nó, thế thì thử hỏi có 
kiếm pháp nào trong đời địch lại nỗi ? Ngày xưa khi Độc Cô 
Cầu Bai hành hiệp, ông chỉ ước được bại trận một lân mà 
không được ! Kiếm pháp đó sẽ cực kì phức tạp, khó hiểu đối 
với những kẻ uyên bác đầy ắp kiến thức, nhưng lại dễ dàng 
tiếp cận với những trái tim thuần phác hồn nhiên, không câu 
nệ cố chấp, những đầu óc không mang sẵn những định kiến 
cứng nhắc, những tâm hồn đã đạt mức "hư kì tâm" (giữ lòng 
trống rỗng) của Lã o Tử. Kiếm pháp vô chiêu cũng là một 
bức tranh minh họa sinh động về tư tưởng "Nhất dĩ quán 
chỉ" 


cúa Khóng Tú. 
Một số người không quen nếp suy tu phương Đông së cho 
rằng nếu như thế thì hóa ra kẻ không biết gì về võ công, 
đánh không theo một chiêu thức qui củ nào lại hơn cả 
những tay cao thủ ! Đây là một kiểu ngộ nhận khá phổ biến. 
Vô ở đây không phải là không biết gì theo suy tư thông 
thường mà là cái Vô đã vượt trên cái Hữu. Vô duoc ví như cái 
hangrỗng chứa được tất cả nhưng vẫn trống không. Trong 
truyền thống Phật giáo tiểu thừa, người đạt quả vị tối cao là 
A la hán còn được gọi là bậc Vô học. Từ "Vô" trong vô chiêu 
nên được hiểu theo nghiã đó hoặc hiểu theo nghĩa tính 
Không (sunyata) trong hệ thống tư tưởng Bát Nhã Phật giáo. 
Triết học Đông phương, đặc biệt là Phật giáo, vẫn thường tỏ 
ra dè dặt với sự lãnh hội của lí trí. Người ta không tin rằng lí 
trí có thể thấu hiểu được mọi vấn đề bằng khả năng, phân 
tich tổng hợp của nó. Chưa bao giờ, trong tác phẩm Kim 
Dung, kẻ uyên bác khổ luyện lại là người đạt đến trình độ tối 
cao trong võ học. Hình ảnh những đại сао thủ như Tô Tinh 
Hà, Cưu Ma Trí, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác [9]... là những 
biểu tượng thất bại của tham vọng bách khoa, của lí trí 
trước thềm võ học. Bởi vì sự tích lũy không thâu hóa sáng 
tạo chỉ đưa đến tổng số thay vì tổng hòa. Họ chỉ đăng đường 
chứ không thể nào nhập thất. [10] Chỗ tận diệu của võ 
thuật vẫn như một huyền án lơ lững thách đố trí thông minh 
của con người. Càng thông minh, càng tích chứa kiến thức 
mà không có được một đầu mối nhất dĩ qúan thấu suốt tất 
cả để dung hòa thành một mối thì dễ dàng rơi vào trạng thái 
tẩu hỏa nhập ma [11] tinh thần. Trái lại những tâm hồn 


thuần phác và tĩnh lặng như vị sư vô danh quét rác trong 
Tàng kinh các chùa Thiếu Lâm [12] mới đạt đến chổ tận diệu 
đó. Đó là những triết gia phương Đông chân chính và vô 
danh đang hiển thị chữ đạo trong võ thuật 

giữa các công việc bình nhật thường ngày. Trong Hiệp khách 
hành [13], tất cả đại cao thủ đệ nhất đương thời đều điên 
đầu không thể lĩnh hội nổi võ công đề trên bức vách tại Long 
Mộc đảo, kể cả Long Mộc đảo chủ, hai nhân vật mà võ công 
đã đi vào huyền thọai, ấy thế mà gã ăn xin đôn hậu Thạch 
Phá Thiên vốn dốt đặc cán mai lại thấu triệt hoàn toàn. Ở 
đây, dường như Kim Dung muốn nhắc ta nhớ lại hình ảnh 
thiền sư Huệ Năng, Tổ thứ sáu của lịch sư Thiền tông Trung 
Quốc, người đốn củi không học hành lại được sư phụ truyền 
y bát để kế tiếp tông phái thay vì truyền cho Thần Tú, là một 
vị cao tăng uyên bác [14]. Cái diệu lí của võ thuật, của đạo 
đã vuợt quá ngôn ngữ văn tự mà đi thẳng vào tâm hồn 
những nguoi đồng điệu theo lẽ đồng thanh tương ứng, đồng 
khí tương cầu (Kinh Dịch, quẻ Kiền) 

Theo kinh Dịch, tất cả thiên sai vạn biệt trong vũ trụ này 
đều phát sinh từ cái một đơn nhất : đó là Thái cực[15]. Cho 
nên đỉnh cao của võ thuật cũng tiến dân đến chỗ đơn nhất. 
Trên con đường trở về nguồn cội, tức là quay về cái lẽ đơn 
nhất đó, trong truyền thống phương Đông, tự thân võ học 
mất đi những cái rườm rà, Những chỉ tiết tan biến đi và chỉ 
còn lại nguyên lí "Vạn vật qui ư nhất" [16]. Tất cả vạn sự 
đều quay về cái một. Rồi chính cái một đó tự nó cũng tiêu 
dung lặng lẽ, hòa nhập với Tâm. Trong Y thiên Đồ long kí, khi 
Trương Tam Phong dạy Thái cực kiếm pháp cho Trương Vô Kị, 


mỗi lần tập luyện là Vô Ki quên đi một nữa, đến lúc quên cả 
mới thực sự tựu thành. Kiếm pháp lúc đó đã hợp nhất với 
thân tâm, kiếm chiêu thu hay phát đều theo tâm niệm như 
nước chảy mây bay, không bị ngăn ngại. Từ cái Một đó mà 
biến hoá ra thiên sai vạn biệt. Cái Một là cái nền cho mọi 
thay đổi, nó trở thành cái trục giúp cho mọi biến dịch xoay 
quay đó theo đủ thể cách mà vẫn không bị rơi vào sự hỗn 
độn (Chaos). Lã o Tử bảo : 

Thiên đắc nhất dĩ thanh 

Địa đắc nhất dĩ ninh 

Thần đắc nhất dĩ linh 


Thiên vô dĩ thanh tương khủng liệt 

Địa vô dĩ ninh tương khủng phế 

Thần vô dĩ linh tương khủng hiệt [17] 

Triết học cổ đại phương Đông vốn từ lâu đã bị vây khổn 
trong màng lưới lí luận của triết học phương Tây, nên những 
thiên tài như Kim Dung phải khai phá một thông lộ khác để 
đưa người đọc tiếp cận với nguồn suối uyên nguyên đó. Đọc 
tiểu thuyết Kim Dung qua lăng kính triết học phương Đông, 
ta sẽ còn khám phá ra nhiều điều thú vị khác. Không chỉ có 
võ thuật, rải rác trong tác phẩm ông, ta còn gặp nhiều trang 
tuyệt bút bàn về trà, về hoa, về hội họa, về thơ ca, về cờ .... 
tái hiện các tư tưởng trong triết học phương Đông một cách 
cực kì sinh động. Không lí luận nhiều, chỉ cảm nhận mà thôi. 
Những câu nói của các bậc hiền triết xưa vốn đã bị ngộ giải 
qua các cuốn sách khảo cứu, giờ đây nhiều khi tái hiện lại 


chân dung nguyên thủy dưới một làn ánh sáng lung linh 
khác. 

Nếu như Lã o Tư học kiếm, ngài sẽ viết lại Đạo đức kinh, 
thay vì nói : 

Vi học nhật ích, vi đạo nhật tổn 

Tổn nhi hựu tổn, dĩ chí ư vô vi [18] 

mà sẽ nói rằng : 

Vi học nhật ích, vi kiếm nhật tổn 

Tổn nhi hựu tổn, dĩ chí ư vô chiêu[/b] 

( hết bài TIỂU THUYẾT VÕ HIỆP KIM DUNG NHÌN QUA LĂNG 
KÍNH TRIẾT HỌC TRUYỀN THỐNG PHƯƠNG ĐÔNG) 

Phần chú giải của tác giả bài viết: 

[1] Kính sợ mà xa lánh ( Luận ngữ- Ung giả VI) 

[2] Một khái niêm thời gian cực ngắn theo triết học Phật 
giáo 

[3] Nam hoa kinh, Té Vật luận 

[4] Thơ Lí Hạ " Nữ Oa luyện thạch bổ thiên xứ, Thạch phá 
thiên kinh đậu thu vũ” (Nơi bà Nữ Oa luyện đá vá trời, đá vỡ 
trời rung, mùa thu ngưng đọng) 

[5] Hai thiền sư đời Đường chuyên khai ngộ đệ tử bằng cách 
hét và đánh gậy thay cho những bài thuyết pháp 

[6] Phong Thanh Dương, Lệnh Hồ Xung, Điền Bá Quang, Độc 
cô Cầu Bại, Xung Hư đạo trưởng : tên các nhân vật trong 
"Tiếu ngạo giang hồ khúc" 

[7] Vô là tên gọi khởi thủy của trời đất ( Đạo đức kinh, 
chương 1) (Cách dịch của tôi có khác với một vài sách dịch 
khác, thuờng dịch câu này là : Vô danh là gốc của trời đất) 


[ 


8] Dùng lẽ một để thấu suốt tất cả 

[9 ]Các đại cao thủ trong tác phẩm "Thiên Long bát bó - Lục 
mach thần kiếm" 

[10] Khổng tư chia môn đồ của mình thành hai hạng : hạng 
đăng đường chỉ hiểu được lớp bên ngoài của đạo, còn hạng 
nhập thất mới hiếu thấu được phần tinh hoa cốt tủy bên 
trong 

[11] Thuật ngữ dùng để chỉ những người luyện võ công sai 
lầm đưa đến trạng thái tê liệt toàn thân. Thật ra khái niệm 
này trong võthuật Trung Quốc cũng lấy từ Hatha - Yoga ấn 
Đô 

[12] Một nhân vật trong Thiên Long bát bộ 

[13] Thư kiếm ân cừu lục, y thiên Đổ long kí. Hiệp khách 
hành, Tiếưu ngạo giang hồ khúc là bốn trong số các tác 
phẩm nổi tiếng của Kim Dung 

[14] Theo Pháp Bảo Đàn Kinh 

[15] Kinh Dịch : Dịch hữu Thái cực, Thái cực sinh Lưỡng nghi. 
Lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái 

(Dịch có Thái cực, Thái cực sinh ra hai nghỉ ( hai nguyên lí 
Âm dương), hai nghi sinh tứ tượng,, tứ tượng sinh tám qué ( 
Hệ từ thượng) 

[16] Van vật đều quay về lẽ một 

[17] Trời dùng Thanh (trong) để được lẽ Một, Đất dùng Ninh 
(Yên ổn) để được lẽ Một, Thần dùng Linh (linh thiêng) để 
được lẽ Một.... Trời không trong sẽ bị vỡ. Đất không yên sẽ bị 
lỡ, Thân không linh sẽ bị tán (Đạo đức kinh, chương XXXIX) 
[18 ] Theo học thì ngày càng được thêm, theo đạo thì ngày 


càng bớt, bớt rồi lại bớt, cho đến mức vô vi (Đạo đức kinh, 
chương XLXIII) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Thái Nhi 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


